MỆNH DỀ 

VÀ 

TẬpnợp 

tự luận và trắc nghiệm 


TRẦN QUANG THẠNH 



LUYỆN THI THPT QUốC GIA 2018 
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 




Th.s Trần Quang Thạnh 


Sđt: 0935-29-55-30 


MỤC LỤC 

BÀI 1: MỆNH ĐỀ VÀ MỆNH ĐE chứa biên.3 

VẤN ĐỀ I: NHẬN BIET và phát biêu mệnh đề.3 

I. BÀI TẬP Tự LUẬN.3 

II. CÂU IIOI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.3 

VẤN ĐỀ II: PHỦ ĐỊNH MỆNH ĐỀ.5 

I BÀI TẬP Tự LUẬN.5 

II. CÂU IIOI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.5 

VẤN ĐỀ III: XÉT TÍNH ĐÚNG - SAI CỦA MỆNH ĐỀ.6 

I BÀI TẬP Tự LUẬN.6 

II. CÂU HOI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.6 

BÀI 2: TẬP HỢP và các phép TOÁN.9 

VẤN ĐỀ I. TẬP HỢP VÀ XÁC ĐỊNH TẬP HỢP.9 

I. BÀI TẬP Tự LUẬN.9 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.9 

VẤN ĐỀ II. TẬP CON VÀ QUAN HỆ GIỮA CÁC TẬP HỢP.10 

I. BÀI TẬP Tự LUẬN.10 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.10 

VẤN ĐỀ III. PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP.11 

I. BÀI TẬP Tự LUẬN.II 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.12 

BÀI 3: SAI SỐ - SỐ GAN đúng.15 

I BÀI TẬP Tự LUẬN.15 

II. CÂU HOI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.15 

ÔN TẬP CHƯONG 1.16 

I. BÀI TẬP Tự LUẬN.16 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.16 


4A4«S-FTeK 


Trang 1 































Th.s Trần Quang Thạnh 


Sđt: 0935-29-55-30 


ẠmS-VKỂÍ 


Trang 2 



Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 


MỆNH ĐẺ VẢ MỆNH ĐẺ CHỬA BIẺN 


VẤN ĐỀ I: NHỘN BIẾT VÀ PHÁT BlỀa MỆNH ĐỀ 

I. ữèỉ Tệp Tự LCIỘN. 

Bài 1. (TH) Phát biểu thành lời các mệnh đề sau đây: 

A. “Vx € R :x 2 > x’. 

B. "VneN,n(n + l):2". 
c. " 3x e Q : X 2 — 1 < 0 ". 

Bài 2. (TH) Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” để phát biểu định lý sau: “Nếu 
hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”. 

Bài 3. m Cho định lý: “Nếu a và 6 là những số thực dương thì tích ab > 0. 

a. Sử dụng khái niệm “điều kiện cần” để phát biểu định lý trên. 

b. “Điều kiện cần” đó có phải là “điều kiện đủ” không? Tại sao? 

II. CÂtl HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QCIfiN. 

Câu 1. (NB) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 


A. Nếu a > b thì a 2 > b 2 . 

B. Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3. 

c. Nếu em chăm chỉ thì em thành công. 

D. Nếu một tam giác có một góc bằng 60° thì tam giác đó là đều. 

Câu 2. (NB) Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề (nếu là 
mệnh đề thì đúng hay sai)? 


Phát biểu 

Không phải 
mệnh đề 

Mệnh đề 
đúng 

Mệnh đề 
sai 

a) Hôm nay trời không mưA. 




b) 2 + 3 = 8. 




c) yfs là số vô tỷ. 




d) Berlin là thủ đô của Pháp. 




e) Làm ơn giữ im lặng ! 




f) Hình thoi có hai đường chéo vuông góc 
với nhau. 




g) Số 19 chia hết cho 2. 





a) Huế là một thành phố của Việt Nam. 

b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế. 

c) Hãy trả lời câu hỏi này! 

d) 5 + 19 = 24. 

e) 6 + 81 = 25. 

f) Bạn có rỗi tối nay không? 

g) x + 2 = 11. 

A. 1 B. 2. c. 3. 

Câu 4. (NB) Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề? 
AmN-HTeK 














Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 

A. 3 + 2 = 7. B. X 2 +1>0. c. 2-V5<0. D. 4 + 2 = 3. 

Câu 5. |NB) Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng? 

A. TT là một số hữu tỉ. 

B. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ bA. 
c. Bạn có chăm học không? 

D. Con thì thấp hơn chA. 

Câu 6. (TH) Mệnh đề “3$ e R,x 2 =3” khẳng định rằng: 

A. Bình phương của mỗi số thực bằng 3 . 

B. Có ít nhất 1 số thực mà bình phương của nó bằng 3. 
c. Chỉ có 1 số thực có bình phương bằng 3. 

D. Nếu X là số thực thì X 2 = 3 . 

Câu 7. (TH) Kí hiệu X là tập hợp các cầu thủ X trong đội tuyển bóng rổ, p là mệnh đề 
chứa biến 11 X cao trên 180 cm”. Mệnh đề " Vx £ X,p{x) " khẳng định rằng 

A. Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên 180 cm. 

B. Trong số các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ có một số cầu thủ cao trên 180cm. 
c. Bất cứ ai cao trên 180cm đều là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ. 

D. Có một số người cao trên 180cm là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ. 

Câu 8. (TH) Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề A =>- B. . 

A. Nếu A thì B . B. A kéo theo B . 

c. A là điều kiện đủ để có B . D. A là điều kiện cần để có B. 


Am5-FTeK 


Trang 4 


Th.s Trần Quang Thạnh Sđt: 0935-29-55-30 

VẤN ĐỀ II: PHỞ ĐỊNH MỆNH Đầ 

I. BÀI Tệp Tự LtlệN. 

Bài 1. (TH) Lập mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và xác định mệnh đề phủ định đó đúng 
hay sai, có giải thích. 

a. P: “ ịyỈ3 + -V 27 j là số vô tỷ”. 

b. Q: “ 3x G R : X 2 — 2x + 2 < 0 ”. 

Bài 2. ■ Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau: Va: G R,x > 2 => X 2 > 4. 

II. CỆtl HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QCJfiN. 

Câu 1. |nB) Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề “Mọi động vật đều di chuyển”? 

A. Mọi động vật đều không di chuyển. . 

B. Mọi động vật đều đứng yên. 

c. Có ít nhất một động vật không di chuyển. . 

D. C ó ít nh ất một động vật di chuyển.. 

Câu 2. |nB) Phủ định của mệnh đề “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” 
là mệnh đề nào sau đây? 

A. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn. 

B. Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn, 
c. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 

D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn. 

Câu 3. |nB) Cho mệnh đề p : “ Va; G R,x 2 - X + 7 < 0 ”. Mệnh đề phủ định của A là 
A. 3x € R,a; 2 - a; + 7 > 0 . B. Va; G R, a: 2 - X + 7 > 0. 

c. Ba; ệế R , a; 2 — a; + 7 > 0. D. i 2 -i + 7>0. 

Câu 4. (TH) Mệnh đề phủ định của mệnh đề p (x) : “ X 2 + 3a; + 1 > 0 ” với mọi X là 
A. Tồn tại X sao cho X 2 + 3x +1 > 0 B. Tồn tại X sao cho X 2 + 3x + 1 < 0. 

c. Tồn tại X sao cho X 2 + 3x +1 = 0 D. Tồn tại X sao cho X 2 + 3a: +1 < 0. 

Câu 5. (TH) Mệnh đề phủ định của mệnh đề p : “ 3x e R : X 2 + 2a; + 5 là số nguyên tố” là 
A. Mx Ệ M : X 2 + 2x + 5 là hợp số. B. 3x e M : a: 2 + 2a; + 5 là hợp số. 

c. Va; 6 R : X 2 + 2a; + 5 là hợp số. D. 3a; e R : X 2 + 2x + 5 là số thựC. 

Câu 6. (TH) Phủ định của mệnh đề "Ba; G R,5x — 3a; 2 = l"là 

A. “Ba; G R,5x -3x 2 vt 1”. B. “Va; G R,5a; -3x 2 = 1”. 

c. “Va: G R,5a; -3x 2 ^ 1”. D. “Ba; G R,5x -3x 2 > i”. 

Câu 7. (TH) Cho mệnh đề p{x) '■" Va; G R,a; 2 + X + 1 > 0". Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
p(x) là 


A. " Va; G R,x 2 + X + 1 < 0". B. "Vx e R,a; 2 + X + 1 < 0". 

c. "Ba; G R, X 2 + X + 1 < 0". D. "^X G R,a; 2 + X + 1>0". 

Câu 8. ■ Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề: “Số 6 chia hết cho 2 và 3”. 

A. Số 6 chia hết cho 2 hoặc 3. 

B. Số 6 không chia hết cho 2 và 3. 

c. Số 6 không chia hết cho 2 hoặc 3. 

D. Số 6 không chia hết cho 2 và chia hết cho 3. 


AxS-LTeK 


Trang 5 


Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 

VẤN ĐỀ III: XÉT TÍNH ĐÚNG - Sfĩl cảti MỆNH ĐỀ 

I. BÀI Tệp TỢ LC1ẬN, 

Bài 1. ■ Cho các mệnh đề sau đây: pịn) ■ “ n là số lẻ”; ọ[nj : “n 2 — 1 là số chia hết cho 
4”. 

a. Phát biểu và chứng minh định lý Vn 6 N : p[n) => ọ[nj ”. 

b. Phát biểu mệnh đề đảo của định lý trên. Mệnh đề đảo đúng không? Vì sao? 

Bài 2. J/d| Cho mệnh đề p : “ Vn e N : ịn 2 + 2019j(n 2 + 2020) chia hết cho 4”. Phát biểu 
mệnh đề phủ định của p và xét tính đúng sai của mệnh đề đó (có giải thích). 

II. Cfitl HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QCIRN. 

Câu 1. (NB) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. --IT < -2 Tt 2 < 4. B. TT < 4 lĩ 2 < 16 . 

c. 4 23 <5 => 2V23 < 2.5. D. V23 < 5 =» -2V23 > -2.5 . 

Câu 2. |nB§ Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai? 

A. Vn e N: n < 2n. B. 3n G N : n 2 = n . c. Vx € R : X 2 > 0. D. 3x G M : X > X 2 . 
Câu 3. |nB) Trong các mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? 

A. Vx e M : X 2 > 0. B. Vx Ễ N : x\3. 

c. 3 x e R : X 2 < 0. D. 3x G M : X > X 2 . 

Câu 4. (NB) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Vn 6 N,n 2 + 1 không chia hết cho 3. B. Vx G R,|x| < 3 4» X < 3. 

c. Mx e — ì^^x — 1. D. 3n G N,n 2 +1 chia hết cho 4. 

Câu 5. |nB) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. 3x G Q,4a; 2 -1 = 0. B. VneN,n 2 >n. 

c. 3x e R,x > X 2 . D. Vn G N,n 2 + 1 không chia hết cho 3. 

Câu 6. (TH) Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây: 

A. “ Vx e > 3 X 2 > 9”. B. “ Vx e R,x > -3 => X 2 > 9 ”. 

c. “ Mx ẹ M.,x 2 > 9 => X > 3 D. “ Vx € R,a; 2 > 9 ^ X > —3 ”. 

Câu 7. (TH) Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai? 

A. Vn £ N,n 2 ':2 => n':2. B. Vn G N,n 2 :6 => n:6. 

c. Vn E N,n 2 :3 => n\3. D. VneN,n 2 :9^ n:9. 

Câu 8. (TH) Cho X là số thực mệnh đề nào sau đây đúng ? 

A. Vx,x 2 > 5 X > 4$ hoặc X < —s/5 . B. Vx,x 2 > 5 => —Vs < X < Võ . 

c. Vx,x 2 > 5 =>■ X > ±4E. D. Vx,x 2 > 5 => X > V5 hoặc X < —v/ỗ . 

Câu 9. (TH) Trong các mệnh đề nào sau đây mệnh đề nào sai? 

A. Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và có một góc bằng nhau. 

B. Một tứ giác là hình chữ nhật khi và chỉ khi chúng có 3 góc vuông. 

c. Một tam giác là vuông khi và chỉ khi nó có một góc bằng tổng hai góc còn lại.. 

D. Một tam giác là đều khi và chỉ khi chúng có hai đường trung tuyến bằng nhau và có một 
góc bằng 60°. 

Câu 10. (TH) Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng? 

A. Nếu a và 6 cùng chia hết cho c thì a + b chia hết cho c. 

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau. 

Ạy\4«S-KTẼX Trang 6 


Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 

c. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9. 

D. Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5. 

Câu 11. (TH) Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là sai? 

A. Nếu tam giác ABC cân thì tam giác có hai cạnh bằng nhau. 

B. Nếu a chia hết cho 6 thì a chia hết cho 2 và 3. 
c. Nếu ABCD là hình bình hành thì AB song song với CD. 

D. Nếu tứ giác có hai đường chéo vuông góc thì tứ giác đó là hình thoi. 

Câu 12. (TH) Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai? 

A. n là số lẻ khi và chỉ khi n 2 là số lẻ. 

B. n chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số của n chia hết cho 3. 
c. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi AC = BD . 

D. Tam giác ABC là tam giác đều khi và chỉ khi AB = AC và có một góc bằng 60°. 

Câu 13. (TH) Phát biểu nào sau đây là mệnh đề đúng? 

A. 2.5=10 => Luân Đôn là thủ đô của Hà Lan. 

B. 7 là số lẻ =4 7 chia hết cho 2. 

c. 81 là số chính phương =4 Vsĩ là số nguyên. 

D. Số 141 chia hết cho 3 =4 141 chia hết cho 9. 

Câu 14. (TH) Mệnh đề nào sau đây sai ? 

A. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật =4- Tứ giác ABCD có ba góc vuông. 

B. Tam giác ABC là tam giác đều 44 A=60°. 
c. Tam giác ABC cân tại A =4- AB = AC. 

D. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm o =4 OA = OB = oc = OD. 

Câu 15. (TH) Tìm mệnh đề đúng 

A. Đường tròn có một tâm đối xứng và có một trục đối xứng. 

B. Hình chữ nhật có hai trục đối xứng. 

c. Tam giác ABC vuông cân 44 A = 45°. 

D. Hai tam giác vuông ABC và A'B'C' có diện tích bằng nhau 44 A ABC — A A'B'Ơ. 
Câu 16. (TH) Tìm mệnh đề sai. 

A. 10 chia hết cho 5 44 Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc nhau. 

B. Tam giác ABC vuông tại c 44 AB 2 = CA 2 + CB 2 . 

c. Hình thang ABCD nội tiếp đường tròn Ịớj 44 ABCD là hình thang cân. 

D. 63 chia hết cho 7 =4 Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc nhau. 

Câu 17. (TH) Cho tam giác ABC cân tại A. I là trung điểm BC . Mệnh đề nào sau đây đúng? 
A. 3 M e AI,MA = MC. B. VM ,MB = MC . 

C. VMeAB,MB = MC. D. 3M ị AI,MB = MC. 

Câu 18. (TH) Với giá trị thực nào của X thì mệnh đề chứa biến PịxỴ. “ X 2 — 3x+2 = 0” là 
mệnh đề đúng? 

A. 0. B. 1. c. -1. D. 2. 

Câu 19. (TH) Với giá trị nào của n, mệnh đề chứa biến p(n)\ “n chia hết cho 12” là đúng? 

A. 48. B. 4. c. 3. D. 88. 

Câu 20. (TH) Cho mệnh đề chứa biến pịx) : “với X e R, yfx > X ”. Mệnh đề nào sau đây sai? 


Am5-HTeK 


Trang 7 


Th.s Trần Quang Thạnh 


Sđt: 0935-29-55-30 


A. p(o). B. p(l). c. pị^Ị. D. p( 2 ). 

Câu 21. (TH) Với giá trị nào của X, mệnh đề chứa biến PịxỴ. “ X 2 — 5x + 4 = 0” là mệnh đề 
đúng? 


A. 0. B. 5. c. ị. D. 1. 

5 

Câu 22. (TH) Cho mệnh đề chứa biến -Pịx'j u X + 15 < x 2n với X là số thựC. Mệnh đề nào sau 


đây là đúng? 

A. P(Ọ^ B. p(3). c. p(4). D. p(5). 

Câu 23. ■ Cho n là số tự nhiên, mệnh đề nào sau đây đúng? 

A.Vn, n(n + l) là số chính phương. B. Vn, n[n + 1 ) là số lẻ. 

c. 3n,n(n + l)(n + 2 ) là số lẻ. D. Mn,n{n + l)(n + 2 ) là số chia hết cho 6. 

Câu 24. ■ Chọn mệnh đề đúng. 

A. Vx £ N *,n 2 — 1 là bội số của 3. B. 3x £ Q,x 2 = 3 . 

c. Mx £ N,2" +1 là số nguyên tố. D. \fx £ N,2 n > n + 2 . 

Câu 25. ■ Biết A là mệnh đề sai, còn B là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng ? 


A. B => A B.B&A c. AoB D. B => A . 

Câu 26. ■ Biết A là mệnh đề đúng, B là mệnh đề sai, c là mệnh đề đúng. Mệnh đề nào 
sau đây sai? 


A. A => c B. ơ=»Ịa=^pỊ. c. Ịb=^cỊ=^A D .C=>[ả=>b). 

Câu 27. ■ Cho A,B,C là ba mệnh đề đúng, mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Ẩ^Ịp^ỡỊ B . c ^A. c. B^ịA^cỴ d .c=>[a=>b). 

Câu 28. ■ Cho ba mệnh đề p: “số 20 chia hết cho 5 và chia hết cho 2 Q : “Số 35 chia hết 
cho 9” và R : “Số 17 là số nguyên tố ”. Hãy tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề dưới đây. 

A. P^(Q^P). B. R&Q. C.(r^p)^Q D. (ộ^p)^p. 


Aa/íS-TATrX 


Trang 8 


Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 

TẬP nợp VÁ CÁC PHÉP TOÁN 


VẤN ĐỀ I. Tệp HỢP Vé XÁC ĐỊNH Tệp HỢP 

I. BÀI Tệp TỢ LUẬN. 

Bài 1. (NbỊ Cho hãi tập hợp M = {l;2;3;4; 5 } và N = [n e z : n 2 < lo}. 

a. Viết lại tập N bằng cách liệt kê các phần tử. 

b. Viết l ại tập M bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của các phần tử của nó. 

Bài 2. (TH) Xác định Ẩ và B, biết rằng 

A = jx e Q |(9x 2 - 1 ) (x 2 - 5 ) = o| ,B = ịx € z < 4x < 3j. 

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUdN. 

Câu 1. |nb| Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? 

A. ieẤ B. 0 C A. c. AcA. D. AeịiỊ. 

Câu 2. (N]J Cho biết X là một phần tử của tập hợp A, xét các mệnh đề sau: 

(I )xeA. (II) -ỊxỊ £ A. (m)xcA. (IV){x}cA. 


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng? 

A. I vả II . B. I và III. c. I và IV. D. II và IV. 

Câu 3. |nB) Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “7 là một số tự nhiên”? 

A. 7c N ■ B. 7 gN. c. 7<N. D. 7< N. 

Câu 4. |nB) Kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “ V 2 không phải là số hữu tỉ”? 

A. V 2 ^ Q ■ B. V2£Q. c. a/2^Q. D. V 2 e Q. 

Câu 5. |.\B) Mệnh đề nào sau đây tương đương với mệnh đề A 5* 0. 

A. Vx,x G Ả. B. 3x,x ẽ A. c. 3x,x Ệ A. D. Vx,x c A. 

Câu 6. (TH) Cho tập hợp A = jl,2,j3,4|,:r,?/j. Xét các mệnh đề sau đây: 

(1)3 ỄẨ. (II){3;4}eA. (III)|a,3,ò| Ệ A. 


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Ă. Chỉ I đúng. B. I, II đúng. c. II, III đúng. D. I, III đúng. 

Câu 7. (TH) Hãy liệt kê các phần tử của X = Ịa: € M I 2x 2 — 5x + 3 = oj. 

A. X = Ịo|. B. * = {!}. C.X = j|Ị. D. X = jl;|Ị. 

Câu 8. (TH) Hãy liệt kê các phần tử của X = |xGlR|a: 2 +3: + l = o| . 

A. X =0. B. X = joj. c.x = 0 . D. X = 

Câu 9. (TH) Số phần tử của tập hợp A = ịk 2 + 11 k e z,ịkị < 2| là 


A. 1. 


B. 2. 


c. 3. 


D. 5. 


Câu 10. (TH) Hãy ghép mỗi ý ở cột trái với một ý ở cột phải có cùng một nội dung thành 
cặp 


A. X 6 Ịl; 4 Ị. 


1) 1<X<4. 

2) X < 4. 


Ạm5-HTeK 


Trang 9 





Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 


B. xe(l;4]. 
c. X G ^4; +ooj. 
D. xe(-oo;4j. 


3) 1 < X < 4. 

4) 1 < X < 4 . 

5) X > 4. 

6) X > 4. 


Câu 11. (TH) Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng? 

A. ịx € Z:Ị^Ị < lỊ . B. ịx G z : 6x 2 — 7x + 1 = o|. 

c. Ịx e Q : X 2 - 4x + 2 = oj. D. jx e R : X 2 - 4x + 3 = o|. 


Câu 12. (TH) Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng? 

A. jx e z| |x| < 1 j. B. Ịx e z I 6x 2 — 7x + 1 = 0j. 

c. |x G Q : X 2 - 4x + 2 = o|. D. |x G R : X 2 — 4x + 3 = o|. 

Câu 13. (TH) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X = jxeR:x 2 +x + l = oj. 

A.x = 0. B. X = {o}. c.x=0. Đ.x = 

Câu 14. (TH) Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X = jx e R|2x 2 — 5x + 3 = o|. 

A. X = joj. B. x = {l} c. X = ||Ị. D. x = 


ván ĐỀ II. Tệp CON vá QUAN HỆ GIỮA các Tệp HỢP 

I. BÀI Tập TỢ LClệN. 

Bài 1. (NB) Tìm tất cả các tập con có ba phần tử của tập hợp M = |1;2;3;4;ỗ|. 
Bài 2. (TH) Tìm tất cả các tập hợp X sao cho 

a. {l;2}cxc{l;2;3;4;5j: 

b. {l;2}ux = {l;2;3;4}. 

c. X c {l;2;3;4} và X c {o ; 2;4;6;8}. 

Bài 3. (TH) Trong các tập hợp sau, tập nào là tập con của tập nào? 

a. A = tập hợp các hình chữ nhật; B = tập hợp các hình vuông; 

c = tập hợp các hình thoi; D = tập hợp các hình bình hành. 

b. A= tập hợp các tam giác; B = tập hợp các tam giác đều; 

c = tập hợp các tam giác cân; D = tập hợp các tam giác vuông. 

II. CéCI HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. 

Câu 1. (TH) Cho A = |0;2;4;6j. Tập A có bao nhiêu tập con có 2 phần tử? 

A. 4. B. 6. c. 7. D. 8. 

Câu 2. (TH) Cho tập hợp X = |l;2;3;4|. Câu nào sau đây đúng? 

A. Số tập con của X là 16. 

B. Số tập con của X gồm có 2 phần tử là 8. 

c. Số tập con của X chứa số 1 là 6. . 

D. Số tập con của X chứa 4 phần tử là 0. 

Câu 3. (TH) Cho tập X — |2,3,4|. Tập X có bao nhiêu tập hợp con? 

A. 3. B. 6. c. 8. D. 9. 

Câu 4. (TH) Một tập hợp X có 3 phân tử thì có bao nhiêu tập hợp con? 

4ví<S-HTẼK 



Trang 10 




Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 


A. 2. B. 4. c. 6. D. 8. 

Câu 5. (TH) Tập hợp A = {l, 2,3,4,5,6} có bao nhiêu tập hợp con gồm 2 phần tử 
A. 30. B. 15. c. 10. D. 3. 

Câu 6. (TH) Số các tập con 2 phần tử của M = {l; 2; 3; 4; 5; 6} là 

A. 15. B. 16. c. 18. D. 22. 

Câu 7. (TH) Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng một tập hợp con? 

A. 0 . B. ịl}. c. { 0 }. D. { 0 ;l}. 

Câu 8. (TH) Trong các tập hợp sau đây, tập hợp nào có đúng 2 tập hợp con? 

A. I£,?/}. B. ỊxỊ . c. { 0 ,x}. D. { 0 , 2 ;,?/}. 

Câu 9. (TH) Cho hai tập hợp X = {n e N I n là bội của 4 và 6} và Y = {n e N I n là bội số 
của 12}. Trong các mệnh đề nào sau đây, mệnh đề nào là sai? 

A. Y (Z X. B.Xc Y. 

c. 3n:neNvà nịY. D. X = Y . 

Câu 10. (TH) Cách viết nào sau đây là đúng? 

A. ac[a;òỊ. B. |a|cỊa;òỊ. c. {ữ}e[a;òỊ. D. ae{a;&|. 

Câu 11. (TH) Chọn khắng định sai trong các khắng định sau: 

A. N n z = N. B. Qul-I. c. QnN* = N*. D. QuN = N*. 

Câu 12. (TH) Cho các mệnh đề sau: 

Ọ): {2,1,3} = {1,2,3}. (II): 0 c 0 . (III): 0 e{ 0 }. 


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

A. Chỉ (I) đúng. B. Chỉ (I) và (II) đúng, 

c. C hỉ (I)v ầi (III)đúng. D. Cả ba (I), (II), (Ill)đều đúng. 

Câu 13. ■ Gọi B n là tập hợp các bội số của n trong N . Xác định tập hợp B 2 n B ậ . 


A. B r B. B 4 . c. 0. D. B r 

Câu 14. ■ Cho các tập hợp M = {x E N : X bội số của 2}; N = {x eN : X là bội số của 6 } ; 

p = {x e N : X là ước số của 2}; ộ = {xeN:xlà ước số của 6 } . 

Mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. M c N. B. Q c p. c. M n N = N. D. PnQ = Q. 

Câu 15. ■ Hãy chọn kết quả sai trong các kết quả sau: 

A. AnB =A<3 ~A(zB. B. AUB=A^BcA. 

c. A\B = A o Aí)B=0. D. A\B = A^Af)B # 0. 

Câu 16. ■ Chọn kết quả sai trong các kết quả sau: 

A. AnB = A <=> AaB. B. AuB = A <=> ẨCẪ 

c. A\B = A <=> Ar\B = 0. D. A\B = A <=> AnB ± 0. 


V6N ĐỀ III. PHÉP TOÁN TRÊN Tệp HỢP 

I. BÀN Tệp TỢ LUệN. 

Bài 1. (TH) Cho các tập hợp A = {ũ;3;6;9;12}, B — {l;3;5;7;9; 11 }, c = { 2 " — l|n e N,n < 4 }. 

a. Tìm các tập hợp AnB, Au B, A\B. 

b. Viết tập c dưới dạng liệt kê và chứng minh Ịj4nB|\C , = j4nỊB\cỊ. 


AxS-TTeX 


Trang 11 


Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 

Bài 2. (TH) Cho các tập D = Ị—:l;0;4Ị,jr = Ịx € Q : ịx 2 - 3x - 4^jịx 2 - 3x - l) = oj và 
F = {x € R : (4 — x) (x 4 + X —10 = 0}. 

Xác định ỊũUỉỊu F,D(e n È). 

Bài 3. ■ Cho các tập A = (—5;6^,i? = Ị— 2;lo],C' = 1« € R : |íG — 5| < 2 Ị. Hãy xác định các 
tập sau và biểu diễn chúng trên trục số: Au B,An B,A\B,AU C,An B nC. 

Bài 4. ■ Xác định các tập hợp A và B đồng thời thỏa mãn các điều kiện: 

a. AnB = {ũ;l;2;3;4}; 

b. A\B = {- 3;- 2 }; 

c. B\A = |6;9;lo|. 

Bài 5. ■ Cho các tập hợp A = ị a;ò;c;dỊ, B — jò;d;eỊ, c = ja;ò;eỊ. Chứng minh các đẳng 
thức sau: 


a. 4n(5\c) = (4nB)\(4nc). 

b. A\(BnC) = (A\B)n(A\C). 

Bài 6. ■ Cho các tập hợp A = ị— 4; 3j và B = Ị—5;l). 

a. Tìm các tập hợp AnB, AUB, A\B và C U A. 

b. Cho tập hợp c = Ịvx e z : X 1 — 6 |ar| + 5 = oj. Tìm tất cả các tập con của B nC. 


c. 


Cho TO là số thực âm. Tìm tất cả các giá trị của TO để A c D với D = 



Bài 7. ■ Cho các tập hợp A = (—2; 5 ), B = (ũ;+oo). 

a. Tìm các tập hợp An B, AUB, A\B, C r (A\bỴ 

b. Cho c = ịx e M : ịx “ tìỊ < 2j. Tìm a để A n c ^ 0. 

c. Cho D = ịx e R : mx 2 — 4x + TO — 3 = 0,TO G m| . Tìm m để D có đúng hai tập hợp con 
vả D c B. 

Bài 8. ■ Cho E và F là hai tập con của tập hợp X. Mệnh đề sau đây đúng hay sai? Tại 
sao? 


“Nếu E n F ^ 0 thì E c C X F 


Bài 9. Cho tập E = jx G R : |3x — 2| > 4j và X = (to;TO + 2 Ị. 

a. Hãy biểu diễn E trên trục số. 

b. Tìm TO để E n X = 0. 




í 3 ì r \ 


1 

Bài 10. 

(VO, 

Cho các tập N = ^-;2 ;P = Ịl;+ooj,ií = 

X e M 

: 1 — “ —r > 1 

h - 2 I j 


a. Xác định N n p,p \ N,C R P. 

b. Cho X = ịm;m + 0, 5 ). Tìm TO để X c Ị(í? \ N^j u C R Pị. 

II. cệq HỎI TRĂC nghiệm KHéCH QafiN. 

Câu 1. |nbJ Cho X = {7; 2; 8; 4; 9; 12}; Y = {l; 3; T; 4}. Tập nào sau đây bằng tập X n y ? 

A. jl;2;3;4;8;9;7; 12}. B. {2;8;9;12}. c. {4;7}. D. {l;3}. 

MA45-FTẼK Trang 12 




Th.s Trần Quang Thạnh 


Sđt: 0935-29-55-30 


Câu 2. |nb| Cho hai tập hợp A = |2,4,6,9Ị và B = Ịl, 2,3,4|. Tập hợp A\B bằng tập nào sau 
đây? 

A. {l,2,3,5}. B. {l;3;6;9f. c. {6;9}. D. 0. 

Câu 3. |nb| Cho Ẩ = {0;1;2;3;4} ) B = {2;3;4;5;6}. Tập hợp (A\BnB\A) bằng 
A. {0;1;5;6}. B. {l;2} c. {2;3;4}. D. {5;6}. 

Câu 4. |nbJ Cho A = |0;1;2;3;4|; B = |2; 3; 4; 5; ôỊ. Tập hợp A \ B bằng 

A. {o}. B. {ũ;lỊ. c. {l;2}. D. {l;5}. 

Câu 5. |nb| Cho A = |0;1;2;3;4|; B = |2;3;4;5;6|. Tập hợp B\A bằng 

A. {5}. B. {ũ;lỊ. c. {2;3;4}. D. {5;6}. 

Câu 6. (TH) Cho A = ịx e M : X 2 — 7x + 6 = 0j và B = ịx e R : |x| < 4Ị. Khi đó 

A. Al)B = A. B. AnB = AuB. C.A\BcA. D. B\A = 0 . 

Câu 7. (TH) Cho A = 1; 5; B — |l; 3:51. Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau: 

A. AnB = {1}. B. AnB = {l;3} 

c. An£ = {l;3;5} D. Ar\B = |l;3;5|. 

Câu 8. (TH) Lớp 10Bi có 7 HS giỏi Toán, 5 HS giỏi Lý, 6 HS giỏi Hoá, 3 HS giỏi cả Toán và 
Lý, 4 HS giỏi cả Toán và Hoá, 2 HS giỏi cả Lý và Hoá, 1 HS giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hoá. số 
HS giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hoá) của lớp 10Bi là 

A. 9. B. 10. c. 18. D. 28. 

Câu 9. (TH) Hãy điền dấu “>”, “<”, “t”, í4 á” vào ô vuông cho đúng. 

Cho 2 khoảng A = (—00; m ) và B = (5; +00). Ta có: 

A. Ẩfì5 = (5;m) khi m[]5. B. 4nB = 0 khi toQỗ. 

c. khi mQõ. D. 4UB = M khi mQõ. 

Câu 17. (TH) Cho A = [-3; 2). Tập hợp <7 R A là . 

A. (-00; -3). B. ^3;+oo). 

c. [2;+00). D. (-oo;-3)u[2;+oo). 

Câu 10. (TH) Cho tập hợp C R A = Ị—3; VãỊ và C R B = (-5; 2) u ỊVã; VĩĩỊ. Tập Ơ R [à n B ) là 
A. Ị— 3;V3 j . B. 0. 




Câu 11. (TH) Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp: A = [-4; 4] u [7; 9] u [l:7j. 

A. (4; 9 ). B. (-00;■+00). c. (l;8). D. (-6; 2 ]. 

Câu 12. (TH) Cho A = [l;4], 5 = (2;6), ơ = (l;2). Tìm AnBnC. 

A. [O;4]. B. [5;+oo) c. (~oo;l) D. 0. 

Câu 13. (TH) Cho hai tập A = |xeR:a; + 3<4 + 2xj và B = ịx e R : 5x - 3 < Ax — lỊ. Tìm 
tất cả các số tự nhiên thuộc cả hai tập A và B. 


A. 0 và 1. 


B. 1. 


c. 0. 


D. Không có. 


Am5-KTeK 


Trang 13 


Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 

Câu 14. (TH) Cho A = Ị-4;7Ị và B = (-00; -2) u (3; +00). Khi đó An B là 
A. [-4; -2) u (3; 7] . B. [-4; -2) u (3; 7) . 

c. (-00; 2] u (3; +00). D. (-00;- 2 j u [3; +00). 

Câu 15. (TH) Cho A = (-005-2]; B = [3;+00) và c = (ũ;4). Khi đó tập [à u B) n c là 
A. [3; 4 ]. B. (-00;-2] u (3;+00). 

c. [3;4). D. (-005-2) u [3;+00). 

Câu 16. (TH) Cho A = [l;4]; B = (256); ơ = (l;2). Khi đó tập 4n5 nơlà 
A. [l;6). B. (2; 4 ]. c. (l; 2 ]. D. 0 . 

Câu 17. (TH) Cho A = |x|(2x — x 2 )( 2x 2 — 3x — 2) = oj và B = jn G N* Ịs < n 2 < 3o|. Khi đó 
tập hợp An B bằng 

A. {2;4}. B. {2}. c. {4;5}. D. {3}. 


Câu 18. (VD) Cho số thực a < 0 . Điều kiện cần và đủ để (—00; 9a) n — ;+oo 0 là 


2 

A. ^ < a < 0 . 
3 


B. \ < a < 0.. 
3 


c. ^<a<0.. 

4 


D. ^ < a < 0 . 
4 


Am5-FTeK 


Trang 14 


Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 

SAI số -số GẨN DŨNG 

I. ũềi Tệp TỢ UHỊN. 

Bài 1. ước lượng sai sô tuyệt đôi và sai sô tương đôi ứng với mỗi câu sau đây: 

a)ã = 100±5. b) ã = 12,44±0,05. 

Bài 2. Viêt dưới dạng a — d <ã < a + d 
a) ã = 4,576 ± 0,123. b) ã = 2765 ± 98 . 

Bài 3. Các sô sau đây đều được làm tròn. Hãy tìm độ chính xác và viêt dưới dạng 
a — d <ă < a + d. 

a) 0,0437. b) 0,448. c) 0,000083. d) 0,0000343. 

Bài 4. Thực hiện các phép tính sau và làm tròn theo yêu câu 

X 1±V2±V5 , (o,l 2 + ẩ/Ĩ2 ) 2 ~ IX 

a) - , -b - Ị —— đen hàng phan nghìn. 

V2-V3 Ì2±Vo,03j 

b) 0,1 ± ± ± ± Jl ± y2 ± ^3 + 4Ã đến hàng đơn vị. 

' 2 6 24 v v 

Bài 5. Một chi tiềt máy có đường kính đo được là d = 12,34 ± 0,02 [crnj . Hãy ước lượng sai sô 
tuyệt đôi và sai sô tương đôi trong phép đo trên. 

Bài 6. Một người đo chiều dài của cái bàn là 1 = 120,4 ±0,03 (cmj. Người khác đo lại được 
chiêu dài mới là 1 = 119,85 ± 0,02 (cmj. Tính ước lượng sai sô tương đôi và so sánh xem phép 
đo của ai chính xác hơn. 

Bài 7. Một người thợ cần biết chiêu cao của một ngôi nhà. Anh tam làm các phép đo trong ba 
lân và được kêt quả như sau: lân một h x = 10,23 ± 0,43 Ịm) I lân hai h 2 = 10,58 ±0,2 Ịm) và 
lân ba h 3 = 9,92 ± 0,63 (m) • Hỏi trong ba sô liệu đó, số nào người thợ nên chọn làm chiêu cao 
của ngôi nhà ? 

II. CâCI HỎI TRẮC NGHIỆM KHRCH Q(lfiN. 

Câu 1. Một hình chữ nhật có diện tích là s = 180,57 cm 2 +0,06 cm 2 . số các chữ số chắc của s 
là: 

A. 5 B. 4 c. 3 D. 2. 

Câu 2. Ký hiệu khoa học của số - 0,000567 là 

A.- 567. 10-®. B. - 56,7. 10- 5 . c. - 5,67. 10 4 . D. - 0, 567. 10A 

Câu 3. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được a/ 8 = 2,828427125. Giá 
trị gần đúng của -\Ỉ8 chính xác đến hàng phần trăm là : 

A. 2,80. B. 2,81. c. 2,82. D. 2,83. 

Câu 4. Viết giá trị gần đúng của 7ĨÕ đến hàng phần trăm (dùng MTBT): 

A. 3,16. B. 3,17. c. 3,10. D. 3,162. 


AxS-ƯTeX 


Trang 15 







Th.s Trần Quang Thạnh 


ÔN TẬP CMUƠNG I 


Sđt: 0935-29-55-30 


I. BÀI Tệp TỢ LUệN. 

Bài 1. (NbJ Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề sau đây và cho biết tính đúng sai của mệnh đề 
phủ định đó: " 3x e E : X 2 + 3x + 5 < 0". 

Bài 2. (TH) Cho mệnh đề p : u 3n e M : n l + I chia hết cho 3”. 

a. Lập mệnh đề phủ định của p. 

b. Mệnh đề p đúng hay sai? Vì sao? 

Bài 3. (TH) Cho hai mệnh đề: 

P: “Hai tam giác bằng nhau”; Q: “Hai tam giác có diện tích bằng nhau”. 

a. Hãy phát biểu mệnh đề p => Q. 

b. Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mệnh đề trên. 

c. Chỉ ra tính đúng sai của các mệnh đề trên? Giải thích vì sao? 

Bài 4. (TH) Cho A = ịx e K I (x — l)(x 2 — 7x + 10) = o|, B = ịn E N I n chia hết cho 6 hoặc 
15}. Hãy viết A, B dưới dạng liệt kê. Tập nào là tập con của tập nào? Khi đó, hãy xác định tập 
hợp phần bù. 

Bài 5. (TH) Cho A = Ị— 4;3j,H = l;+oo},ơ = Ị— 4;lj. Hãy biểu diễn A, B, c trên trục số và 
xác định các tập hợp ius,in5, C\(A n B). 

Bài 6. (TH) Cho Ả = {l;3;5;7;9},5 = {2;3;5;7;ll}. Xác định tập hợp V, biết rằng V c 4 và 


X c B. 

Bài 7. Bằng phương pháp phản chứng, chứng minh rằng “Với mọi số tự nhiên n , nếu 

n 2 — 1 không chia hết cho 3 thì n chia hết cho 3”. 

Bài 8 . Cho A = (a;ò) và B = Ịữ 2 ;6 2 Ị,0 < a <b. Hãy xác định điều kiện của a,6 để A c B. 

Bài 9. Giả sử pịx;y^j là câu: “ X hâm mộ y ” và X là tập hợp tất cả mọi người trên thế 

giới. Hãy dùng các kí hiệu “với mọi”, “tồn tại” để diễn đạt câu sau và câu phủ định của nó: “Mỗi 
người trên thế giới đều có một người để hâm mộ”. 

II. cãa HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QCIfĩN. 

Câu 1. |ne| Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề 'Vr £ ịx }". 

A. ’VreI,P(i)’. B. "3xGX,p(xỴ. 

c. "Va: ễẩ,P(ĩ)». D. n 3x e X,p[x)". 

Câu 2. |nb| Cho mệnh đề P,Q. Tìm khẳng định đúng. 

A. Nếu p sai và Q sai thì p => Q sai. B. Nếu p sai và Q đúng thì p =$■ Q sai. 

c. Nếu p sai và Q đúng thì p =$■ Q sai. D. Nếu p đúng và Q sai thì p =» Q sai. 

Câu 3. |nb| Cho các câu sau: 


1) Số 11 là số chẵn. 2) Bạn có chăm học không? 

3) Huế là một thành phố của Việt Nam. 4) 2a; + 3 là một số nguyên dương. 

Trong các câu trên, có bao nhiêu mệnh đề? 


A. L B. 2. 

Câu 4. (TH) Cho các câu sau: 

1) 2 — Vỗ < 0. 

3) Hãy trả lời câu hỏi này!. 
Am5-HTẼK 


c. 3. D. 4. 

2) 4+a; = 3. 

4) Paris là thủ đô nước Ý. 

Trang 16 



Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 

5) Phương trình X 2 — X + 1 = 0 có nghiệm. 6) 13 là một số nguyên tố. 
Trong các câu trên, có bao nhiêu mệnh đề đúng? 


A. 1 B. 2. c. 3. D. 4. 

Câu 5. (TH) Cho các mệnh đề sau: 

1) 2 và 5 là hai số nguyên tố cùng nhau. 2) 25 là một số chính phương. 

3) 7 > 2 hoặc 7 < 2. 4) số 15 chia hết cho 2 hoặc cho 3. 

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề sai? 


A. 0 B. 1. c. 2. D. 3. 

Câu 6. |nb| Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề 3ĩẽl:r 2 + l = 0. 

A. Va; £ R : X 2 + 1 = 0. B. 3x £ R : X 2 + 1 ^ 0. 

c. V a; € R : a; 2 — 1 = 0. D. Vx £ R : X 2 + 1 ^ 0. 

Câu 7. |nb| Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề P: “3 là số nguyên tố”. 

A. p: “3 không phải là số nguyên ”. B. p: “3 không phải là số nguyên”, 

c. p: “3 không phải là số nguyên tố”. D. p: “3 là số nguyên không âm”. 

Câu 8. (TH) Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề 3n £ N : (4 71 + 15n — 1): 9. 

A. 3n £ N : (4" + 15n — 1) / 9. B. Vn £ N : (4" + 15n + 1) / 9. 

c. Vn £ N : (4” + 15n — 1):9. D. Vn £ N : (4" + 15n — 1) / 9. 

Câu 9. (TH) Cho các mệnh đề sau: 

1) Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3. 2) Nếu a>b thì a 2 >b 2 . 

3) Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 6. 4) số ÍT lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4. 

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề sai? 


A. 0. 


B. 1. 


c. 2. D. 3. 


Câu 10. (TH) Tập hợp nào sau đây rỗng? 

A. A = { 0 } B. B = [xE N\[3x - 2)ị3x 2 + 4x + 1) = oỊ . 

c. c = jx£Z|(3a:-2)(3x 2 +4a: + l) = o|. D. D = ịx £ Q|(3a; - 2)(3a; 2 + 4z +1) = oj . 


Câu 11. (TH) Mệnh đề nào sau đây là đúng? 

A. Va: £ R : X > — 5 =k a; 2 > 25. B. \/x £ R : X 2 > 25 =k X > 5. 

c. 'ix £ R : X > 5 => X 2 > 25. D. Va; £ R : X 2 > 25 =k X > —5. 

Câu 12. (TH) Mệnh đề nào sau đây là sai? 

A. Vx £ N : a; 2 chia hết cho 3 => X chia hết cho 3. 

B. Va: £ N : X chia hết cho 3 => X 2 chia hết cho 3. 

c. Va: £ N : a; 2 chia hết cho 6 => X chia hết cho 6. 

D. Va: £ N : X 2 chia hết cho 9 => X chia hết cho 9. 


Câu 13. (TH) Cho a = 42575421 ± 150 . số quy tròn của số 42575421 là 


A. 42575000. B. 42575400. c. 42576400. D. 42576000. 

Câu 14. (TH) Cho các số thực a,b,c,d và a<b<c<d. Khắng định nào sau đây đúng? 

A. ịa-,cjnịb]d^j = ịb-,cỴ c. (a;c) n = [ò;cỊ. 

B. (o;c) n (6;d] «|ò;c]. D. (o;c) u (&;d) =(&;d). 

Câu 15. (TH) Cho A = Ịva; £ r| M > ỗ| . Tìm phần bù của A trong R. 

A. (-5 4 B. [-54 


Ạm5-BTeK 


Trang 17 


Sđt: 0935-29-55-30 


Th.s Trần Quang Thạnh 

c. (-5 ;5]. D. (-00 5ju[5 ;+oo). 

Câu 16. (TH) Tập hợp tất cả các số hữu tỷ thỏa mãn ịx 2 — 5x + 4j^4x 2 — 9^ = 0 là tập nào sau 
đây? 


A. 

[ 2 2j 

c. 

2 2 


B. 

2 2 


D. ja; € Q — ^ < X < 4r 


Câu 17. (TH) Cho tập B = (3; 7]. Tìm C R B. 

A. ị— oo;3j u (7;+oo). B. ị— oo;3) u Ị7;+oo). 

c. R\(3;7]. D. (3;7] \ M. 

Câu 18. (TH)| Cho A = ịa;b;c;d;m} , B = ịc;d;m;k;lj . Tìm Ar\B. 

A. B. |c;d;mỊ. c. |c; dj. D. Ia;ò;c;cỉ;m;Ẩ;;/Ị 

Câu 19. (TH) Tìm tập hợp í— 1; l)\[ũ; 3). 

A. [-1; 0). B. (-1; 0]. c. (-1;0). D. [-1; 0 ]. 

Câu 20. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 

B. "Vne 


A. "3x e R : |í 

c. 'VigR 


< 3 4 * X < 3 ". 

-lì 2 **-!'. 


D. "3n£ ĩ 


n 2 + 1 không chia hết cho 3". 
n 2 + lchia hết cho 4". 


Am5-FTeK 


Trang 18 


Th.s Trần Quang Thạnh 


Sđt: 0935-29-55-30 


TẢI LIỆU THAM KHẢO 

[1] . N.H.Điển, LaTeX với gọi lệnh và phần mềm công cụ, NXB ĐHQG Hà Nội, 2006. 

[2] . L.V.Đoàn, Đề cương ôn tập Đại số 10, violet.vn. 

[3] . T.V.Hạo, N.M.Hy, N.V.Đoành, T.Đ.Huyên, Đại số 10, NXB Giáo dục 2009. 

[4] . T.V.Hạo, N.M.Hy, N.V.Đoành, T.Đ.Huyên, Bài tập Đại số 10, NXB Giáo dục 2009. 

[5] . Đ.Quỳnh, V.N.Cương, P.V.Khuê, B.V.Nghị, Đại số 10 Nâng cao, NXB Giáo dục, 2009. 

[6] . Đ.Quỳnh, V.N.Cương, P.V.Khuê, B.V.Nghị, Bài tập Đại số 10 Nâng cao, NXB Giáo dục, 

2009. 

[7] . T.S.Tùng, Đại số 10, violet.vn. 


■ẨxS-BTeK 


Trang 19 


